HOA KỲ 
Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch 


'Washington, DC 20549 


MẪU 6-K 
BÁO CÁO CỦA TỎ CHỨC PHÁT HÀNH TƯ NHÂN NƯỚC NGOÀI 
THEO QUY TẮC13a-16HOẶC15d-16 
ĐẠO LUẬT SGDCK NĂM 1934 
Trong thắng 10 năm 2023 
Số hồ sơ hoa hồng:001-41782 


Công ty TNHH ô tô VinFast 


Khu kinh tế Đình Vũ — Cát Hải 
Quần Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát Hải, Huyện Cát Hải 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
(Địa chỉ văn phòng điều hành chính) 


Cho biết bằng dấu kiểm xem người đăng ký có nộp hoặc sẽ nộp báo cáo hàng năm theo 
Mẫu 20-F hoặc Mẫu 40-F hay không. 


Mẫu 20-FMl Mẫu 40-FL] 


THÔNG TIN TRONG BÁO CÁO NÀY TRÊN MẪU 6-K 


Ký kết Thỏa thuận đăng ký vốn cổ phần dự phòng 


Vào ngày 20 tháng I0 năm 2023 (“Ngày có hiệu lực”), VinFast Auto Ltd. 
(“VinFast”) đã ký kết thỏa thuận đăng ký vốn sở hữu dự phòng (“Thỏa thuận đăng ký”) 
với YA IIPN, Ltd. (*Yorkville”), theo đó VinFast sẽ có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, 
phát hành cho Yorkville và Yorkville sẽ có nghĩa vụ đăng ký mua cô phần phố thông 


trong vốn của VinFast, không có mệnh giá (“cỗ phiếu phổ thông”) cho tổng cộng. số tiền 
đăng ký lên tới 1,0 tỷ USD (Số tiền cam kết), vào bất kỳ lúc nào trong thời gian cam kết 
36 tháng kề từ Ngày có hiệu lực, tuân theo một số điều kiện nhất định. 


Mỗi đợt phát hành của VinFast cho Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký mua 
(“Ứng trước”) phải tuân theo giới hạn tối đa bằng 100% khối lượng giao dịch trung bình 
hàng ngày của cổ phiếu phổ thông của VinFast trên Thị trường chứng khoán Nasdaq 
(“Nasdaq” ) trong năm ngày giao dịch ngay trước khi gửi Thông báo trước (“Thông báo 
trước”) từ VinFast đến Yorkville. Mỗi cỗ phiếu phổ thông được phát hành cho Yorkville 
tùy từng thời điểm theo Thỏa thuận đăng ký sẽ được phát hành ở mức 97,5% Giá thị 
trường (như được xác định bên dưới) trong ba ngày giao dịch bắt đầu vào ngày Thông 
báo trước hiện hành (“Thời gian định giá”). “Giá thị trường” được định nghĩa là giá giao 
dịch trung bình có khối lượng hàng ngày (“VWAP”) thấp nhất của cô phiếu phổ thông 
trên Nasdaq trong Thời hạn định giá, ngoại trừ VWAP hàng ngày vào bất kỳ ngày nào 
được loại trừ theo các điều khoản của Thỏa thuận đăng ký Yorkville . Đối với mỗi Khoản 
tạm ứng, nếu VinFast thông báo cho Yorkville về mức giá tối thiểu có thê chấp nhận 
được trên mỗi cổ phiếu phổ thông đối với khoản Tạm ứng đó, thì nếu VWAP của cổ 
phiếu phổ thông thấp hơn mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được do VinFast chỉ định 
hoặc nếu không có VWAP thì sẽ có sẽ tự động giảm một phần ba số tiền Tạm ứng và 
ngày đó sẽ bị loại khỏi Thời hạn định giá. Tổng số cô phiếu phổ thông sẽ được phát hành 
cho Yorkville đối với mỗi Khoản tạm ứng có bất kỳ ngày loại trừ nào sẽ được tăng lên 
theo số lượng cổ phiếu phố thông đó bằng số lượng cô phiếu phố thông lớn hơn, nếu có, 
được Yorkville bán vào những ngày loại trừ đó hoặc số lượng cổ phiếu phổ thông mà 
Yorkville chọn đăng ký, trong từng trường hợp, với giá đăng ký trên mỗi cô phiếu phổ 
thông bằng 97,5% mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được, tuân theo các giới hạn được 
quy định trong Thỏa thuận đăng ký. Không có giới hạn về thời gian hoặc tần suất mà 
VinFast có thể gửi Thông báo trước cho Yorkville, với điều kiện VinFast phải chuyên 
giao tất cả cô phiếu phổ thông liên quan đến tất cả các Thông báo trước trước đó trước 
khi đưa ra Thông báo trước mới. 


Các khoản tạm ứng phải tuân theo một số hạn chế nhất định, bao gồm cả việc 
'Yorkville sẽ không có nghĩa vụ đăng ký hoặc mua lại và sẽ không đăng ký hoặc mua lại 
bất kỳ cô phiếu phổ thông nào, khi được tổng hợp với tất cả các cô phiếu phổ thông khác 
mà Yorkville mua lại theo Thỏa thuận đăng ký, sẽ dẫn đến việc họ sở hữu một cách có lợi 
hơn 4,99% số cô phiếu phổ thông sau đó được phát hành tại thời điểm Tạm ứng (“Giới 
hạn quyền sở hữu”) hoặc mua lại kế từ Ngày có hiệu lực theo Thỏa thuận đăng ký, hơn 
19,99% số cô phiếu phổ thông kể từ Ngày có hiệu lực. Ngày (“Giới hạn trao đổi”). 
Exchange Cap sẽ không áp dụng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm cả trường 
hợp VinFast đã được cô đông chấp thuận cho việc phát hành cô phiếu phổ thông vượt quá 


Exchange Cap theo quy định của Nasdaq hoặc các đợt phát hành đó không yêu cầu sự 


3 
s2 


chấp thuận của cô đông theo “quy tắc giá tối thiêu” của Nasdaq .” 


Liên quan đến việc ký kết Thỏa thuận đăng ký, VinFast đã đồng ý thanh toán cho 
YA Global H SPV, LLUC, một công ty con của Yorkville, một khoản phí cơ cầu với số tiền 
25.000 USD. Ngoài ra, để xem xét cam kết đăng ký mua của Yorkville, VinFast sẽ trả phí 
cam kết (“Phí cam kết”) bao gồm 800.000 cổ phiếu phô thông (“Cổ phiếu cam kết”). Cổ 
phiếu cam kết sẽ được phát hành cho Yorkville trong vòng hai ngày giao dịch kể từ ngày 
Tuyên bố đăng ký được SEC tuyên bồ có hiệu lực (nhưng không muộn hơn ngày thứ 180 
sau Ngày có hiệu lực, ngày này sẽ tự động được gia hạn theo số ngày. rằng SEC có thể 
không hoạt động hết công suất do chính phủ liên bang Hoa Kỳ đóng cửa). 


Thỏa thuận đăng ký sẽ tự động chấm dứt vào đầu ngày 1 tháng I1 năm 2026 hoặc 
khi Yorkville đã đăng ký số cổ phần phổ thông tương đương với Số tiền cam kết theo các 
điều khoản của Thỏa thuận đăng ký. Ngoài ra, VinFast có quyền đơn phương chấm dứt 
Thỏa thuận đăng ký sau khi thông báo bằng văn bản trước ba ngày làm việc cho 
Yorkville, với điều kiện (¡)không có Thông báo trước nào còn tồn đọng theo đó cô phiếu 
phô thông vẫn chưa được phát hành và (ii)VinFast đã thanh toán tất cả số tiền còn nợ 
Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký, bao gồm cả Phí cam kết. Yorkville đã cam kết không 
tham gia vào bất kỳ hoạt động bán khống cô phiếu phổ thông trực tiếp hoặc gián tiếp nào 
trong thời hạn của Thỏa thuận đăng ký. 


Thỏa thuận đăng ký bao gồm các tuyên bố, bảo đảm, giao ước, điều kiện kết thúc 
và điều khoản bồi thường theo thông lệ. Việc bán hàng theo Thỏa thuận đăng ký chỉ có 
thể bắt đầu sau khi đã đáp ứng một số điều kiện nhất định, bao gồm hiệu lực của tuyên bố 
đăng ký theo Mẫu F-1 do VinFast nộp về việc bán lại cổ phiếu phổ thông đã phát hành 
hoặc được VinFast bán cho Yorkville theo Thỏa thuận đăng ký. Thỏa thuận đăng ký 
(“Tuyên bố đăng ký”). 


Không có giới hạn nào về việc sử dụng số tiền thu được, các khế ước tài chính 
hoặc kinh doanh, hạn chế về nguồn tài chính trong tương lai, quyền từ chối đầu tiên, 
quyền tham gia, hình phạt hoặc thiệt hại được thanh lý trong Thỏa thuận đăng ký. Mọi 
khoản tiền thu được mà VinFast nhận được theo Thỏa thuận đăng ký dự kiến sẽ được sử 
dụng để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ và công nghệ, đầu tư vào 
bán hàng và tiếp thị cũng như mở rộng kênh bán hàng, đầu tư vào phát triển cơ sở sản 
xuất, vốn lưu động và mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các khoản đầu tư và 
mua lại chiến lược tiềm năng, mặc dù chúng tôi chưa xác định được bất kỳ cơ hội đầu tư 
hoặc mua lại cụ thể nào vào thời điểm này. 


Mô tả ở trên của Thỏa thuận đăng ký không nhằm mục đích hoàn chỉnh và đủ điều 
kiện toàn bộ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận đăng ký, biểu mẫu được 
đính kèm ở đây dưới dạng Phụ lục 99.1 và được đưa vào đây bằng cách tham chiếu. 


CHÍ SÓ TRIÊN LÃM 
Triển lãm 
Mô tả triển lãm 


99.1Thỏa thuận đăng ký sở hữu dự phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2023, giữa VinFast và 
YA IPN, Ltd. 


99.2Thông cáo báo chí, ngày 20 tháng 10 năm 2023. 
CHỮ KÝ 


Căn cứ vào các yêu cầu của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã được sửa đổi, 
người đăng ký đã yêu cầu người ký tên dưới đây thay mặt họ ký vào báo cáo này và được 
ủy quyền hợp pháp. 


Công ty TNHH ô tô VinFast 
Ngày: 20 tháng 10 năm 2023 Bởi: /S/ Lê Thị Thu Thủy 
Họ tên: Lê Thị Thu Thủy 


Chức danh: Giảm đôc điêu hành và 
Giảm đôc điêu hành toàn câu 


